Kinh Đại Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa 
(Trọn bộ 24 tập) 


Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang 
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm 
Khảo dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu 

Sàigòn 1998 


~== 0O --- 


Tập 2 
Quyên Thứ 36 
Hội Thứ Nhất 


PHẨM DẠY BẢO DẠY TRAO 
Thứ 7 - 26 


Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề hoặc 
hữu vỉ hoặc vô vi tăng ngữ chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát ư? - Bạch Thế Tôn! Chư Phật Vô thượng Chánh 
đẳng Bồ-đề hữu vi vô vi, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có chư Phật Vô 
thượng Chánh đẳng Bồ-đề hữu vi vô vi tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải Có, làm sao nói được: 
Tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề hoặc hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát vậy. 


Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề hoặc 
hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ chẳng phải Bồ- tát Ma-ha- tát ư? - Bạch Thế Tôn! Chư Phật Vô thượng 
Chánh đẳng Bồ-đề hữu lậu vô lậu, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có chư 
Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề hữu lậu vô lậu tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có. làm sao 
nói được: Tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề hoặc hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ là Bồ-tát Ma- 
ha-tát vậy. 


Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề hoặc 
sanh hoặc diệt tăng ngữ chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát ư? - Bạch Thế Tôn! Chư Phật Vô thượng Chánh 
đẳng Bồ-đề sanh diệt, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có chư Phật Vô 
thượng Chánh đẳng Bồ-đề sanh diệt tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức 
chư Phật Vô thượng Chánh đắng Bồ-đề hoặc sanh hoặc diệt tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát vậy. 


Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề hoặc 
thiện hoặc phi thiện tăng ngữ chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát ư? - Bạch Thế Tôn! Chư Phật Vô thượng 
Chánh đắng Bồ-đề thiện phi thiện, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có chư 
Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề thiện phi thiện tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao 
nói được: Tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề hoặc thiện hoặc phi thiện tăng ngữ là Bồ-tát Ma- 
ha-tát vậy. 


Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức chư Phật Vô thượng Chánh đắng Bồ-đề hoặc 
hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát ư? - Bạch Thế Tôn! Chư Phật Vô thượng 
Chánh đẳng Bồ-đề hữu tội vô tội, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có chư 
Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề hữu tội vô tội đăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao 
nói được: Tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề hoặc hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ là Bồ-tát Ma- 
ha-tát vậy. 


Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề hoặc 
hữu phiền não hoặc vô phiền. não tăng ngữ chẳng phải Bồ-tát Ma-ha- tát u? - Bạch Thế Tôn! Chư Phật 
Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề hữu phiền não vô phiền não, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải 
có vậy, huống là có chư Phật Vô thượng Chánh đắng Bồ-đề hữu phiền não vô phiền não tăng ngữ. Tăng 


ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề hoặc hữu 
phiên não hoặc vô phiên não tăng ngữ là Bô-tát Ma-ha-tát vậy. 


Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề hoặc 
thế gian hoặc xuất thế slan tăng ngữ chẳng phải Bồ-tát Ma-ha- tát ư? - Bạch Thế Tôn! Chư Phật Vô 
thượng Chánh đẳng Bồ-đề thế gian xuất thế gian, hãy rốt ráo bắt khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, 
huống là có chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề thế gian xuất thế gian tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã 
chẳng phải có, làm sao nói được: Tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề hoặc thế gian hoặc xuất 
thế gian tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát vậy. 


Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề hoặc 
tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát ư? - Bạch Thế Tôn! Chư Phật Vô 
thượng Chánh đẳng Bồ-đề tạp nhiễm thanh tịnh, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, 
huống là có chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bò-đề tạp nhiễm thanh tịnh tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã 
chẳng phải có, làm sao nói được: Tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề hoặc tạp nhiễm hoặc 
thanh tịnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát vậy. 


Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề hoặc 
thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết-bàn tăng ngữ chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát ư? - Bạch Thế Tôn! Chư Phật 
Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề thuộc sanh tử thuộc Niết-bàn, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng 
phải có vậy, huống là có chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề thuộc sanh tử thuộc Niết-bàn tăng 
ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề 
hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết-bàn tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát vậy. 


Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bằ-đề hoặc 
ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát ư? - Bạch Thế Tôn! Chư 
Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề ở trong ở ngoài ở giữa hai, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng 
phải có vậy, huống là có chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề ở trong ở ngoài ở giữa hai tăng ngữ. 
Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức chư Phật Vô thượng Chánh đắng Bồ-đề hoặc ở 
trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát vậy. 


Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề hoặc 
khả đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát ư? - Bạch Thế Tôn! Chư Phật Vô 
thượng Chánh đẳng Bồ-đề khả đắc bất khả đắc, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, 
huống là có chư Phật Vô thượng Chánh đắng Bồ-đề khả đắc bất khả đắc tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã 
chẳng phải có, làm sao nói được: Tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề hoặc khả đắc hoặc bất 
khả đắc tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát vậy. 


Bạch Thế Tôn, Sắc tháy pháp và tăng ngữ, ; sắc thảy thường vô thường thảy pháp và tăng ngữ đã 
bất khả đắc, mà nói sắc thảy pháp tăng ngữ và sắc thảy thường vô thường thảy pháp tăng ngữ là Bồ- 
tát Ma-ha-tát, ấy là không có lẽ vậy. 


Phật bảo: Thiện Hiện! Hay thay, hay thay! Như vậy, như vậy! Như ngươi đã nói. Thiện Hiện! 
Sắc thảy pháp và sắc thảy thường vô thường thảy pháp vì bất khả đắc, nên sắc thảy pháp tăng ngữ và 
sắc thảy thường vô thường thảy pháp tăng ngữ cũng bất khả đắc. Vì pháp và tăng ngữ bất khả đắc, nên 
Bồ-tát Ma-ha-tát cũng bất khả đắc. Vì Bồ-tát Ma-ha-tát bất khả đắc, nên sở hành Bát-nhã Ba-la-mật- 
đa cũng bắt khả đắc. Thiện Hiện! Các Bằ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, nên cứ như 
thê mà học. 


Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi trước đã nói tôi chẳng thấy có pháp đáng gọi Bồ-tát Ma-ha-tát Ấy. 
Như vậy, như vậy! Như lời ngươi đã nói. Thiện Hiện: Các pháp chẳng thấy các pháp, các pháp chẳng 
thấy pháp giới; pháp giới chẳng thấy các pháp, pháp giới chẳng thấy pháp giới. 


Thiện Hiện! Pháp giới chẳng thấy sắc giới, sắc giới chẳng thấy pháp giới. Pháp giới chẳng thấy 
thọ tưởng hành thức giới, thọ tưởng hành thức giới chăng thây pháp giới. 


Thiện Hiện! Pháp giới chẳng thấy nhãn xứ giới, nhãn xứ giới chẳng thấy pháp giới. Pháp giới 
chẳng thấy nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ giới, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ giới chẳng thấy pháp giới. Pháp giới chẳng 
thấy sắc xứ giới, sắc xứ giới chẳng thấy pháp giới. Pháp giới chẳng thấy thanh hương vị xúc pháp xứ 
giới, thanh hương vị xúc pháp xứ giới chẳng thấy pháp giới. 


Thiện Hiện! Pháp giới chẳng thấy nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới; nhãn giới, sắc giới, nhãn 
thức giới chẳng thấy pháp giới. Pháp giới chẳng thấy nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới; nhĩ giới, thanh 
giới, nhĩ thức giới chắng thấy pháp giới. Pháp giới chẳng thấy tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới; tỷ giới, 
hương giới, tý thức giới chẳng thấy. pháp giới. Pháp giới chẳng thấy ` thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới; 
thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới chẳng thấy pháp giới. Pháp giới chẳng thấy thân giới, xúc giới, thân 
thức; thân giới, xúc giới, thân thức giới chẳng thấy pháp giới. Pháp giới chẳng thấy ý giới, pháp giới, ý 
thức giới; ý giới, pháp giới, ý thức giới chẳng thấy pháp giới. 


Thiện Hiện! Pháp giới chẳng thấy địa giới, địa giới chẳng thấy pháp giới. Pháp giới chẳng thấy 
thủy hỏa phong không thức giới, thủy hỏa phong không thức giới chẳng thấy pháp giới. 


Thiện Hiện! "Pháp giới chẳng thấy khổ thánh đề giới, khổ thánh đề giới chẳng thấy pháp giới. 
Pháp giới chẳng thấy tập diệt đạo thánh đề giới, tập diệt đạo thánh để giới chẳng thấy pháp giới. 


Thiện Hiện! Pháp giới chẳng thấy vô minh giới, vô mỉnh giới chẳng thấy pháp giới. Pháp giới 
chẳng thấy hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thú, hữu, sanh lão tử sâu thắn khổ ưu não giới, 
hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não giới chẳng thấy pháp giới. 


Thiện Hiện! . Pháp giới chẳng thấy Dục giới, Dục giới chẳng thấy pháp giới. Pháp giới chẳng thấy 
Sắc, Vô sắc giới; Sắc, Vô sắc giới chẳng thấy pháp giới. 


Thiện Hiện! Hữu vi giới chẳng thấy vô vi giới, vô vỉ giới chẳng thấy hữu vỉ giới. Vì sao thế? Thiện 
Hiện! Vì chẳng rời hữu vi mà thi thiết vô vi và chẳng phải rời vô vi mà thi thiết hữu vi được! 


Thiện Hiện! Như vậy Bồ-tát Ma- ha- tát khi tu hành Bát- nhã Ba-la- mật- đa, đối tẤt cả pháp đều 
vô sở kiến. Khi mà đối tất cả pháp vô sở kiến, tâm kia mới bất kinh bắt khủng bắt bó, vì đối tẤt cả pháp 
tâm chẳng chìm đắm, cũng chẳng ưu hối. 


Sở vì sao? Là Bồ-tát Ma-ha-tát này khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa chẳng thấy sắc, chẳng 
thấy thọ tưởng hành thức; chẳng thấy nhãn xứ, chẳng thấy nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ; chẳng thấy sắc Xứ, 
chẳng thấy thanh hương vị xúc pháp xứ; chẳng thấy nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới; chẳng thấy nhĩ 
giới, thanh giới, nhĩ thức Ìới; chẳng thấy tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới; chẳng thấy thiệt giới, vị giới, 
thiệt thức giới; chẳng thấy thân giới, xúc giới, thân thức giới; chẳng thấy ý giới, pháp giới, ý thức giới. 
Chẳng thấy địa giới, chẳng thấy thủy hóa phong không thức giới. Chẳng thấy khô thánh đề, chẳng thấy 
tập diệt đạo thánh để. Chẳng thấy vô minh; chẳng thấy hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thú, 
hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não. Chẳng thấy Dục giới, chẳng thấy Sắc giới, Vô sắc giới. Chẳng 
thấy hữu vì, chẳng thấy vô vi. Chẳng thấy tham sân sỉ, chẳng thấy diệt tham sân sỉ. Chẳng thấy ngã; 
chẳng thấy hữu tình, mạng giả, sanh giá, dưỡng giả, sĩ phu, bỗ- đặc- -già- -la, ý sanh, nho đồng, tác giả, 
khiến tác giả, khởi giả, khiến khởi giả, thọ giả, khiến thọ giả, tri giả, kiến giả. Chẳng thấy Thanh văn, 
chẳng thấy pháp Thanh văn. Chẳng thấy Độc giác, chẳng thấy pháp Độc giác. Chẳng thấy Bồ-tát, chẳng 
thấy pháp Bồ-tát. Chẳng thấy Phật, chẳng thấy pháp Phật và chẳng thấy Vô thượng Chánh đẳng Bằ- 
đề. Thiện Hiện! Như vậy Bồ-tát Ma-ha-tát đối tẤt cả pháp đều vô sở kiến. Khi mà đối tắt cả vô sở kiến, 
tâm kia mới bất kinh bất khủng bất bố; đối tất cả pháp, tâm chẳng chìm đắm cũng chẳng ưu hối! 


Cụ thọ Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì nên Bồ-tát Ma-ha-tát này đối với tất 
cả pháp, tâm chẳng chìm đắm, cũng chẳng ưu hối? Phật bảo: Thiện Hiện! Bồ-tát Ma-ha-tát này khắp 
đối tất cả pháp tâm, tâm sở bất đắc bất kiến. Do nhân duyên đây nên Bồ-tát Ma-ha-tát này đối tất cả 
pháp, tâm chẳng chìm đắm, cũng chẳng ưu hối. 


Cụ thọ Thiện Hiện lại thưa: Bạch Thế Tôn! Vì sao Bồ-tát Ma-ha-tát này đối tắt cả pháp, tâm kia 
bất kinh bất khủng bắt bố? Phật bảo: Thiện Hiện! Bồ-tát Ma-ha-tát này khắp đối tất cả ý giới, ý thức 
giới bất đắc bất kiến. Như vậy Bồ-tát Ma-ha-tát đói tất cả pháp, tâm kia bất kinh bất khủng bắt bố. 
Thiện Hiện! Các Bồ-tát Ma-ha-tát đối với tắt cả pháp đều vô sở đắc, nên hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Thiện Hiện! Các Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, đối tất cả chỗ bắt đắc Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa, bât đắc danh Bát-nhã Ba-la-mật-đa, bât đắc Bô-tát, bât đắc danh Bô-tát, bât đặc 


tâm Bồ-tát. 


Thiện Hiện! Nên như vậy mà dạy bảo dạy trao cho các Bồ-tát Ma-ha-tát, khiến cho đối với Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa tu học rôt ráo. 


-== 0()0 -=- 


Hội Thứ Nhất 


PHẨM KHUYÉN HỌC 
Thứ 8 


Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ-tát Ma-ha-tát muốn mãn Bó-thí Ba-la- 
mật-đa, phải học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Bô-tát Ma-ha-tát muôn mãn Tịnh giới, An nhân, Tỉnh tiên, 
Tĩnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa, phải học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Bồ-tát Ma-ha-tát muốn biết khắp sắc, phải học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Bồ-tát Ma-ha-tát muốn 
biết khắp thọ tưởng hành thức, phải học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Bồ-tát Ma-ha-tát muốn biết khắp nhãn 
xứ, phải học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Bồ-tát Ma-ha-tát muốn biết khắp nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, phải học 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Bồ-tát Ma-ha-tát muốn biết khắp sắc xứ, phải học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Bồ-tát 
Ma-ha-tát muốn biết khắp thanh hương vị xúc pháp xứ, phải học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Bồ-tát Ma-ha-tát muốn biết khắp nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm 
duyên sanh ra các thọ, phải học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Bồ-tát Ma-ha-tát muốn biết khắp nhĩ giới, thanh 
giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ, phải học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Bồ- 
tát Ma-ha-tát muốn biết khắp tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các 
thọ, phải học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Bồ-tát Ma-ha-tát muốn biết khắp thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới 
và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ, phải học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Bồ-tát Ma-ha-tát 
muốn biết khắp thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ, 
phải học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Bồ-tát Ma-ha-tát muốn biết khắp ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, 
ý xúc làm duyên sanh ra các thọ, phải học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Bồ-tát Ma-ha-tát muốn biết khắp địa giới, phải học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Bồ-tát Ma-ha-tát 
muốn biết khắp thủy hỏa phong không thức giới, phải học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Bồ-tát Ma-ha-tát 
muốn biết khắp khổ thánh đế, phải học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Bồ-tát Ma-ha-tát muốn biết khắp tập 
diệt đạo thánh đế, phải học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Bồ-tát Ma-ha-tát muốn biết khắp vô minh, phải học 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Bồ-tát Ma-ha-tát muốn biết khắp hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não, phải học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Bồ-tát Ma-ha-tát muốn dứt hẳn tham sân si, phải học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Bồ-tát Ma-ha-tát 
muốn dứt hắn tát-ca- -da kiến, giới cấm thủ, nghỉ, dục, tham sân nhuế, phải học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 
Bồ-tát Ma-ha-tát muốn dứt hẳn sắc tham, vô. sắc tham, vô minh, mạn, điệu cử, phải học Bát-nhã Ba- la- 
mật-đa. Bồ- tát Ma-ha-tát muốn dứt hẳn triền kiết, tùy miên, phải học Bát-nhã Ba-la- mật- đa. Bồ-tát 
Ma-ha-tát muốn dứt hắn bốn thực, phải học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Bồ-tát Ma-ha-tát muốn dứt hắn 
bốn dòng bạo lưu ách thủ, phải học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Bồ-tát Ma-ha-tát muốn dứt hắn bốn trói 
thân, bốn điên đảo, phải học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Bồ-tát Ma-ha-tát muốn dứt hắn ba lậu, ba bắt thiện 
căn, phải học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Bồ-tát Ma-ha-tát muốn xa lìa mười bắt thiện nghiệp đạo, phải học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Bồ-tát 
Ma-ha-tát muốn tập hành mười thiện nghiệp đạo, phải học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Bồ-tát Ma-ha-tát 
muốn tu bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, phải học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Bồ-tát Ma-ha-tát 
muốn tu bốn niệm trụ, phải học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Bồ-tát Ma-ha-tát muốn tu bốn chánh đoạn, bốn 
thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chỉ, tám thánh đạo chỉ, phải học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Bồ-tát Ma-ha-tát muốn được Phật mười lực, phải học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Bồ-tát Ma-ha-tát 
muốn được bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bí, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, 
nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí, phải học Bát- nhã Ba-la-mật-đa. Bằ- tát Ma-ha-tát muôn 
được sáu thần thông tự tại, phải học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Bồ-tát Ma-ha-tát muốn được bốn tĩnh lự, 
bốn định vô sắc, định diệt tận thứ lớp vượt lên thuận nghịch tự tại, phải học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Bồ-tát Ma-ha-tát muốn nơi tất cả pháp môn đà-la-ni, pháp môn tam-ma-địa đều được tự tại, 
phải học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Bô-tát Ma-ha-tát muôn được tam-ma-địa Đủ giác chỉ, tam-ma-địa Sư 


tử du hý, tam-ma-địa Sư tử phấn tắn, tam-ma-địa Sư tử tần thân, tam-ma-địa Sư tử xuy khư, tam-ma- 
địa Kiện hành, tam-ma-địa Bảo ấn, tam-ma-địa Diệu nguyệt, tam-ma-địa Nguyệt tràng tướng, tam-ma- 
địa Nhất thiết pháp ấn, tam-ma- -địa Quán đỉnh ấn, tam-ma- -địa Pháp giới quyết định, tam-ma-địa Quyết 
định tràng tướng, tam-ma-địa Kim cương dụ, tam-ma-địa Nhập nhất thiết pháp â ấn, tam-ma-địa An trụ 
định vương, tam-ma-địa Vương ấn, tam-ma-địa Tỉnh tiến lực, tam-ma-địa Đẳng dũng, tam-ma-địa 
Nhập nhất thiết ngôn từ quyết định, tam-ma-địa Nhập nhất thiết danh tự quyết định, tam-ma-địa Quán 
phương, tam-ma-địa Đà-la-ni ấn, tam-ma-địa Vô vong thất, tam-ma-địa Chư pháp đẳng thú hải ấn, 
tam-ma-địa Biến phú hư không, tam-ma-địa Tam luân thanh tịnh, tam-ma-địa Thú hướng bắt thối 
chuyển thần thông, tam-ma-địa Khí trung dũng xuất, tam-ma-địa Tối thắng tràng tướng, tam-ma-địa 
Thiêu chư phiền não, tam-ma-địa Hàng phục bốn ma, tam-ma-địa Đại trí huệ cự và tam-ma-địa Xuất 
sanh mười lực. Bồ-tát Ma-ha-tát muốn được như thế thảy vô lượng trăm ngàn pháp môn tam-ma-địa, 
phải học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Bồ-tát Ma-ha-tát muốn mãn tâm sở nguyện của tất cả hữu tình, phải học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 
Bồ-tát Ma-ha-tát muốn mãn thù thắng thiện căn như thế, do nhờ thiện căn đây hẳn chẳng đọa ác thú, 
chẳng sanh nhà bần tiện, chẳng đọa Thanh văn và bực Độc giác, với Bồ-tát Đỉnh quyết chẳng lai đọa, 
phải học Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Khi ấy, Xá-lợi-tử hỏi Thiện Hiện rằng: Vì sao gọi là Bồ-tát Đỉnh đọa? Thiện Hiện đáp: Nếu các 
Bồ-tát không có phương tiện khéo léo mà hành sáu Ba-la-mật-đa, không có phương tiện khéo léo trụ 
ba môn giải thoát, là đọa nơi Thanh văn hoặc bậc Độc giác, chẳng vào được Bồ-tát chánh tánh ly sanh. 
Như vậy gọi là Bồ-tát Đỉnh đọa. Tức Đỉnh đọa này cũng gọi là “Sanh” đấy. 


Tức thì Xá-lợi-tử lại hỏi nữa: Vì duyên gì Bồ-tát Đỉnh đọa gọi Sanh? Thiện Hiện đáp: Sanh nghĩa 
là pháp ái. Nêu các Bô-tát thuận đạo pháp ái gọi là Sanh. 


Xá-lợi-tử hỏi: Bồ-tát thuận đạo pháp ái nghĩa là gì? Thiện Hiện đáp: Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát khi 
tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa với sắc trụ không mà khởi tưởng đắm, với thọ tưởng hành thức trụ 
không mà khởi tưởng đắm. Với sắc trụ vô tướng mà khởi tưởng đắm, với thọ tưởng hành thức trụ vô 
tướng mà khởi tưởng đắm. Với sắc trụ vô nguyện mà khởi tưởng đắm, với thọ tưởng hành thức trụ vô 
nguyện mà khởi tưởng đắm. Với sắc trụ vô thường mà khởi tưởng đắm, với thọ tưởng hành thức trụ 
vô thường mà khởi tưởng đắm. Với sắc trụ khổ mà khởi tưởng đắm, với thọ tưởng hành thức trụ khổ 
mà khởi tưởng đắm. Với sắc trụ vô ngã mà khởi tưởng đắm, với thọ tưởng hành thức trụ vô ngã mà 
khởi tưởng đắm. Với sắc trụ bất tịnh mà khởi tưởng đắm, với thọ tưởng hành thức trụ bắt tịnh mà khởi 
tưởng đắm. Với sắc trụ tịch fĩnh mà khởi tưởng đắm, với thọ tưởng hành thức trụ tịch tĩnh mà khởi 
tưởng đắm. Với sắc trụ viễn ly mà khởi tưởng đắm, với thọ tưởng hành thức trụ viễn ly mà khởi tưởng 
đắm. Đấy gọi là Bồ-tát thuận đạo pháp ái. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát tác khởi nghĩ này: “Đây sắc phải dứt, đây thọ tưởng 
hành thức phải dứt; do đấy nên sắc cần dứt, do đấy nên thọ tưởng hành thức cần dứt. Đây khỗ phải 
biết khắp, do đấy nên khổ cần biết khắp. Đây tập phải dứt hắn, do đấy nên tập cần dứt hắn. Đây diệt 
phải tác chứng, do đấy nên diệt phải tác chứng. Đây đạo phải tu tập, do đấy nên đạo phải tu tập. Đây 
tạp nhiễm, đây thanh tịnh. Đây nên gần gũi, đây chẳng nên gân gũi. Đây nên hành, đây chẳng nên hành. 
Đây đạo, đây phi đạo. Đây nên học, đây chẳng nên học. Đây là Bó-thí Ba-la-mật-đa, đây chẳng phải Bố- 
thí Ba-la-mật-đa. Đây là Tịnh giới Ba-la-mật-đa, đây chẳng phải Tịnh giới Ba-la-mật-đa. Đây là An 
nhẫn Ba-la-mật-đa, đây chẳng phải An nhẫn Ba-la-mật-đa. Đây là Tinh tiến Ba-la-mật-đa, đây chẳng 
phải Tỉnh tiến Ba-la-mật-đa. Đây là Tĩnh lự Ba-la-mật-đa, đây chẳng phải Tĩnh lự Ba-la-mật-đa. Đây 
là Bát-nhã Ba-la-mật-đa, đây chẳng phải Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Đây là phương tiện khéo léo, đây chẳng 
phải phương tiện khéo léo. Đây là Bồ-tát sanh, đây là Bồ-tát ly sanh”. Xá-lợi-tử! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát 
khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa an trụ như thế mà sanh tưởng đắm, đấy là Bồ-tát thuận đạo pháp ái. 
Pháp ái như thế gọi danh là Sanh. Như ăn đồ cách đêm năng đêm sanh bệnh hoạn. 


Lúc đó, Xá-lợi-tử hỏi Thiện Hiện rằng: Bồ-tát Ma-ha-tát vào Chánh tánh ly sanh là nghĩa ra 
sao? 


Thiện Hiện đáp: Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, chẳng thấy nội không, 
chẳng đợi nội không mà quán ngoại không. Chẳng thấy ngoại không, chẳng đợi ngoại không mà quán 
nội không; chẳng đợi ngoại không mà quán nội ngoại không. Chẳng thấy nội ngoại không, chẳng đợi 
nội ngoại không mà quán ngoại không; chẳng đợi nội ngoại không mà quán không không. Chẳng thấy 
không không, chẳng đợi không không mà quán nội ngoại không; chẳng đợi không không mà quán đại 
không. Chẳng thấy đại không, chẳng đợi đại không mà quán không không; chẳng đợi đại không mà 
quán thắng nghĩa không. Chẳng thấy thắng nghĩa không, chẳng đợi thắng nghĩa không mà quán đại 
không; chẳng đợi thắng nghĩa không mà quán hữu vi không. Chắng thấy hữu vi không, chẳng đợi hữu 
vi không mà quán thắng nghĩa không; chẳng đợi hữu vi không mà quán vô vỉ không. Chẳng thấy vô vi 
không, chẳng đợi vô vi không mà quán hữu vi không; chẳng đợi vô vi không mà quán tất cánh không. 
Chẳng thấy tất cánh không, chẳng đợi tất cánh không mà quán vô vi không; chẳng đợi tất cánh không 
mà quán vô tế không. Chẳng thấy vô tế không, chẳng đợi vô tế không mà quán tẤt cánh không; chẳng 
đợi vô tế không mà quán tán không. Chẳng thấy tán không, chẳng đợi tán không mà quán vô tế không; 
chẳng đợi tán không mà quán vô biến dị không. Chẳng thấy vô biến dị không, chẳng đợi vô biến dị 
không mà quán tán không; chẳng đợi vô biến dị không mà quán bản tánh không. Chẳng thấy bản tánh 
không, chẳng đợi bản tánh không mà quán vô biến dị không; chẳng đợi bản tánh không mà quán tự 
tướng không. Chẳng thấy tự tướng không, chẳng đợi tự tướng không mà quán bản tánh không; chẳng 
đợi tự tướng không mà quán cộng tướng không. Chẳng thấy cộng tướng không, chẳng đợi cộng tướng 
không mà quán tự tướng không; chẳng đợi cộng tướng không mà quán nhất thiết pháp không. Chẳng 
thấy nhất thiết pháp không, chẳng đợi nhất thiết pháp. không mà quán cộng tướng không; chẳng đợi 
nhất thiết pháp không mà quán bất khả đắc không. Chẳng thấy bắt khả đắc không, chẳng đợi bất khả 
đắc không mà quán nhất thiết pháp không; chẳng đợi bất khả đắc không mà quán vô tánh không. 
Chẳng thấy vô tánh không, chẳng đợi vô tánh không mà quán bất khả đắc không; chẳng đợi vô tánh 
không mà quán tự tánh không. Chẳng thấy tự tánh không, chẳng đợi tự tánh không mà quán vô tánh 
không; chẳng đợi tự tánh không mà quán vô tánh tự tánh không. Chẳng thấy vô tánh tự tánh không, 
chẳng đợi vô tánh tự tánh không mà quán tự tánh không. 


_ Xá-lợi-tử! Khi hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, nếu Bằ-tát Ma-ha-tát tác khởi quán này, gọi là vào 
Bô-tát chánh tánh ly sanh. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa các Bồ-tát Ma-ha-tát nên học như vầy: 
Sắc nên biết chẳng nên chấp, thọ tưởng hành thức nên biết chẳng nên chấp; danh sắc nên biết chẳng 
nên chấp, danh thọ tưởng hành thức nên biết chẳng nên chấp. Nhãn xứ nên biết chẳng nên chấp, nhĩ tỷ 
thiệt thân ý xứ nên biết chẳng nên chấp; danh nhãn xứ nên biết chẳng nên chấp, danh nhĩ tỷ thiệt thân 
ý xứ nên biết chẳng nên chấp. Sắc xứ nên biết chẳng nên chấp, thanh hương vị xúc pháp xứ nên biết 
chẳng nên chấp; danh sắc xứ nên biết chẳng nên chấp, danh thanh hương vị xúc pháp xứ nên biết chẳng 
nên chập. 


Nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới nên biết chẳng nên chấp; danh nhãn giới, sắc giới, nhãn thức 
giới nên biết chẳng nên chấp. Nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới nên biết chẳng nên chấp; danh nhĩ giới, 
thanh giới, nhĩ thức giới nên biết chẳng nên chấp. Tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới nên biết chẳng nên 
chấp; danh tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới nên biết chẳng nên chấp. Thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới 
nên biết chẳng nên chấp; danh thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới nên biết chẳng nên chấp. Thân giới, xúc 
giới, thân thức giới nên biết chẳng nên chấp; danh thân giới, xúc giới, thân thức giới nên biết chẳng nên 
chấp. Ý giới, pháp giới, ý thức giới nên biết chẳng nên chấp; danh ý giới, pháp giới, ý thức giới nên biết 
chẳng nên chấp. 


Địa giới nên biết chẳng nên chấp, thủy hỏa phong không thức giới nên biết chẳng nên chấp; danh 
địa giới nên biết chẳng nên chấp, danh thủy hỏa phong không thức giới nên biết chẳng nên chấp. 


Khổ thánh để nên biết chẳng nên chấp, tập diệt đạo thánh để nên biết chẳng nên chấp; danh khổ 
thánh đê nên biêt chăng nên châp, danh tập diệt đạo thánh đê nên biêt chắng nên chấp. 


Vô minh nên biết chẳng nên chấp, hành, thức, danh sắc, lục XỨ, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử 
sầu thán khỗ ưu não nên biết chẳng nên chấp; danh vô minh nên biết chẳng nên chấp, danh hành cho 
đến lão tử sầu thán khỗ ưu não nên biết chẳng nên chấp. 


Bồn tĩnh lự nên biết chẳng nên chấp, bốn vô lượng, bốn vô sắc định nên biết chẳng nên chấp; 
danh bốn tĩnh lự nên biết chẳng nên chấp, danh bốn vô lượng, bốn vô sắc định nên biết chẳng nên chấp. 


Năm nhãn nên biêt chăng nên châp, sáu thân thông nên biêt chăng nên châp; danh năm nhãn 
nên biêt chăng nên châp, danh sáu thân thông nên biêt chăng nên châp. 


Bó-thí Ba-la-mật-đa nên biết chẳng nên chấp, Tịnh giới, An nhẫn, Tỉnh tiến, Tĩnh lự, Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa nên biêt chăng nên châp; danh Bô-thí Ba-la-mật-đa nên biệt chăng nên châp, danh Tịnh 
giới, An nhân, Tỉnh tiên, Tĩnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa nên biệt chắng nên châp. 


Bốn niệm trụ nên biết chẳng nên chấp; bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy 
đẳng giác chỉ, tám thánh đạo chỉ nên biết chẳng nên chấp. Danh bốn niệm trụ nên biết chẳng nên chấp, 
danh bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chỉ nên biết chẳng nên chấp. 


Phật mười lực nên biết chẳng nên chấp; bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại 
xả, mười tám pháp Phật bắt cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí nên biết chẳng nên 
chấp; danh Phật mười lực nên biết chẳng nên chấp, danh bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí nên 
biết chẳng nên chấp. 


Lại nữa, Xá-lợi-tử! Khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa các Bồ-tát Ma-ha-tát nên học như vầy: 
Bồ-đề tâm nên biết chẳng nên chấp, danh Bồ-đề tâm nên biết chẳng nên chấp. Vô đẳng đẳng tâm nên 
biết chẳng nên chấp, danh vô đẳng đẳng tâm nên biết chẳng nên chấp. Quảng đại tâm nên biết chẳng 
nên chấp, danh quảng đại tâm nên biết chẳng nên chấp. Vì sao thế? Là tâm này phi tâm, vì bản tánh 
tịnh vậy. 


Lúc ấy, Xá-lợi-tử hỏi Thiện Hiện rằng: Tâm này vì sao bản tánh thanh tịnh? Thiện Hiện đáp: 
Bản tánh tâm này chẳng tương ưng với tham, mà chẳng phải chẳng tương ưng. Chẳng tương ưng với 
sân, mà chẳng phải chẳng tương ưng. Chẳng tương ưng với sỉ, mà chẳng phải chẳng tương ưng. Chẳng 
tương ưng với triền kiết, tùy miên, mà chẳng phải chẳng tương ưng. Chẳng tương ưng các kiến, thú, 
lậu, bộc lưu ách thú thảy, mà chẳng phải chẳng tương ưng. Chẳng tương ưng các tâm Thanh văn, Độc 
giác thầy, mà chẳng phải chẳng tương ưng. Xá-lợi-tử! Tâm này bản tánh thanh tịnh như thế! 


Xá-lợi-tử! Tâm này là hữu tâm phi tâm tánh chăng? Thiện Hiện đáp: Trong phi tâm tánh hữu 
tánh vô tánh là khá được chăng? Xá-lợi-tử nói: Chăng phải vậy, thưa Ngài! Thiện Hiện đáp: Trong phi 
tâm tánh, hữu tánh vô tánh đã chăng khá được, làm sao nói được tâm này là hữu tâm phi tâm tánh 
chăng! 


Xá-lợi-tử hỏi: Những gì gọi là tâm phi tâm tánh? Thiện Hiện đáp: Đối tất cả pháp không biến 
khác, không phân biệt, đầy gọi tâm phi tâm tánh. 


Xá-lợi-tử hồi rằng: Như tâm không biến khác, không phân biệt; sắc cũng không biến khác, không 
phân biệt ư? Thiện Hiện đáp rằng: Như thế. Hỏi: Như tâm không biến khác, không phân biệt; thọ tưởng 
hành thức cũng không biến khác, không phân biệt ư? Đáp: Như thế. Hỏi: Như tâm không biến khác, 
không phân biệt; nhãn xứ cũng không biến khác, không phân biệt ư? Đáp: Như thế. Hỏi: Như tâm 
không biến khác, không phân biệt; nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng không biến khác, không phân biệt ư? 
Đáp: Như thế. Hỏi: Như tâm không biến khác, không phân biệt; sắc xứ cũng không biến khác, không 
phân biệt ư? Đáp: Như thế. Hỏi: Như tâm không biến khác, không phân biệt; thanh hương vị xúc pháp 
xứ cũng không biến khác, không phân biệt ưu? Đáp: Như thế. 


___ Hói: Như tâm không biến khác, không phân biệt; nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới cũng không 
biên khác, không phân biệt ư? Đáp: Như thê. Hỏi: Như tâm không biên khác, không phân biệt; nhĩ giới, 


thanh giới, nhĩ thức giới cñng không biến khác, không phân biệt ư? Đáp: Như thế. Hỏi: Như tâm không 
biên khác, không phân biệt; tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới cũng không biên khác, không phân biệt ư? 
Đáp: Như thê. 


Hồi: Như tâm không biến khác, không phân biệt; thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới cũng không 
biến khác, không phân biệt ưu? Đáp: Như thể. Hỏi: Như tâm không biến khác, không phân biệt; thân 
giới, xúc giới, thân thức giới cũng không biến khác, không phân biệt ư? Đáp: Như thế. Hỏi: Như tâm 
không biến khác, không phân biệt; ý giới, pháp giới, ý thức giới cũng không biến khác, không phân biệt 
u? Đáp: Như thế. 


Hỏi: Như tâm không biến khác, không phân biệt; địa giới cũng không biến khác, không phân 
biệt ư? Đáp: Như thê. Hỏi: Như tâm không biên khác, không phân biệt; thủy hỏa phong không thức 
giới cũng không biên khác, không phân biệt ư? Đáp: Như thê. 


Hỏi: Như tâm không biến khác, không phân biệt; khỗ thánh để cũng không biến khác, không 
phân biệt ư? Đáp: Như thê. Hỏi: Như tâm không biên khác, không phân biệt; tập diệt đạo thánh đê 
cũng không biên khác, không phân biệt ư? Đáp: Như thê. 


Hồi: Như tâm không biến khác, không phân biệt; vô minh cũng không biến khác, không phân 
biệt ư? Đáp: Như thê. Hỏi: Như tâm không biên khác, không phân biệt; hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lảo tử sâu thán khô ưu não cũng không biên khác, không phân biệt ư? Đáp: 
Như thế. 


Hồi: Như tâm không biến khác, không phân biệt; bốn tĩnh lự cũng không biến khác, không phân 
biệt ư? Đáp: Như thê. Hỏi: Như tâm không biên khác, không phân biệt; bôn vô lượng, bôn vô sắc định 
cũng không biên khác, không phân biệt ư? Đáp: Như thê. 


Hồi: Như tâm không biến khác, không phân biệt; năm nhãn cũng không biến khác, không phân 
biệt ư? Đáp: Như thê. Hỏi: Như tâm không biên khác, không phân biệt; sáu thân thông cũng không 
biên khác, không phân biệt ư? Đáp: Như thê. 


Hồi: Như tâm không biến khác, không phân biệt; Bố-thí Ba-la-mật-đa cũng không biến khác, 
không phân biệt ư? Đáp: Như thê. Hỏi: Như tâm không biên khác, không phân biệt; Tịnh giới, An nhân, 
Tinh tiên, Tĩnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa cũng không biên khác, không phân biệt ư? Đáp: Như thê. 


Hỏi: Như tâm không biến khác, không phân biệt; bốn niệm trụ cũng không biến khác, không 
phân biệt u? Đáp: Như thế. Hỏi: Như tâm không biến khác, không phân biệt; bốn chánh đoạn, bốn 
thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chỉ, tám thánh đạo chi cũng không biến khác, không phân 
biệt ư? Đáp: Như thế. 


Hỏi: Như tâm không biến khác, không phân biệt; Phật mười lực cũng không biến khác, không 
phân biệt ư? Đáp: Như thế. Hỏi: Như tâm không biến khác, không phân biệt; bốn vô sở úy, bốn vô ngại 
giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tắm pháp Phật bất cộng cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bò-đề 
cũng không biến khác, không phân biệt ư? Đáp: Như thế. 


Khi ấy, Xá-lợi-tử khen Thiện Hiện rằng: Hay thay! Hay thay! Thật như lời đã nói. Ngài là chơn 
Phật tử, từ tâm Phật sanh, từ miệng Phật sanh, từ pháp Phật sanh và từ pháp hóa sanh, nhận phần 
Phật pháp, chẳng nhận phần của cải; đối trong các pháp, thân tự làm chứng, huệ nhãn hiện thấy mới 
năng khởi nói. Đức Thế Tôn nói Ngài với trong chúng Thanh văn an trụ định Vô tránh rất là đệ nhất, 
như lời Phật đã nói, chơn thật chẳng hư. 


Thiện Hiện! Đối Bát-nhã Ba-la-mật-đa, Bồ-tát Ma-ha-tát nên như vậy mà học. Đối Bát-nhã Ba- 
la-mật-đa, nêu Bô-tát Ma-ha-tát năng học được như vậy, phải biêt đã trụ bậc Bât thôi chuyên, chắng 
rời Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


Thiện Hiện! Kẻ muốn học bậc Thanh Văn, nên cần siêng năng nghe tập, đọc tụng, thọ trì nơi 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa, đúng như lý suy nghĩ, khiến cho rốt ráo. Kẻ muốn học bậc Độc giác, nên cần 
siêng năng nghe tập, đọc tụng, thọ trì nơi Bát-nhã Ba-la-mật-đa, đúng như lý suy nghĩ, khiến cho rốt 
ráo. Kẻ muốn học bậc Bồ-tát, nên cần siêng năng nghe tập, đọc tụng, thọ trì nơi Bát-nhã Ba-la-mật-đa, 
đúng như lý suy nghĩ, khiến cho rốt ráo. Và kẻ muốn học bậc Như Lai, nên cần siêng năng nghe tập, 
đọc tụng, thọ trì nơi Bát-nhã Ba- la- mật-đa, đúng như lý suy nghĩ, khiến cho rốt ráo. Vì sao thế? Vì 
trong Bát-nhã Ba-la-mật-đa như vầy, rộng thuyết khai thị pháp Tam thừa vậy. Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát 
học Bát-nhã Ba-la-mật-đa, thời là học khắp Tam thừa, cũng ở trong pháp Tam thừa đều được khéo léo. 


-== 0O --- 


Hội Thứ Nhất 


PHÁM VÔ TRỤ 
Thứ 9 - 1 


Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Đối Bồ-tát Ma-ha-tát và với Bát-nhã Ba- 
la-mật-đa, tôi đều bất đắc bất kiến, làm sao khiến tôi đem pháp tương ưng Bát-nhã Ba-la-mật-đa dạy 
bảo dạy trao các Bồ-tát Ma-ha-tát! Bạch Thế Tôn! Tôi đối các pháp bắt đắc bắt kiến, hoặc nhóm hoặc 
tan, nếu đem pháp này dạy bảo dạy trao các Bồ-tát Ma-ha-tát, hoặc sẽ có ăn năn. 


Bạch Thế Tôn! Tôi đối các pháp bắt đắc bất kiến, hoặc nhóm hoặc tan, làm sao nói được đây là 
Bồ-tát Ma-ha-tát, đây là Bát-nhã Ba-la-mật-đa! Bạch Thế Tôn! Danh Bồ-tát Ma-ha-tát này và danh 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa đều vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. Vì sao thế? Là hai danh nghĩa này vì 
đã vô sở hữu, vậy nên hai danh này đều vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. 


Bạch Thế Tôn! Tôi đối sắc thọ tưởng hành thức bắt đắc bắt kiến, hoặc nhóm hoặc tan, làm sao 
nói được đây là sắc, cho đến đây là thức? Bạch Thế Tôn! Danh sắc thảy đây đều vô sở trụ, cũng chẳng 
phải chẳng trụ. Vì sao thế? Là danh nghĩa sắc thảy vì đã vô sở hữu, vậy nên danh sắc thảy đều vô sở 
trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. 


Bạch Thế Tôn! Tôi đối nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ bất đắc bất kiến, hoặc nhóm hoặc tan, làm 
sao nói được đây là nhãn xứ cho đến ý xứ? Bạch Thế Tôn! Danh nhãn xứ thảy đây đều vô sở trụ, cũng 
chẳng phải chẳng trụ. Vì sao thế? Là danh nghĩa nhãn xứ thảy, vì đã vô sở hữu, vậy nên danh nhãn xứ 
thầy đều vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. 


Bạch Thế Tôn! Tôi đối sắc thanh hương vị xúc pháp xứ bắt đắc bắt kiến, hoặc nhóm hoặc tan, 
làm sao nói được đây là sắc xứ, cho đến đây là pháp xứ? Bạch Thế Tôn! Danh sắc xứ thảy đây đều vô 
sở trụ, cũng chăng phải chẳng trụ. Vì sao thế? Là danh nghĩa sắc xứ thảy vì đã vô sở hữu, vậy nên danh 
sắc xứ thầy đều vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. 


Bạch Thế Tôn! Tôi đối nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh 
ra các thọ bắt đắc bắt kiến, hoặc nhóm hoặc tan, làm sao nói được đây là nhãn giới, cho đến đây là nhãn 
xúc làm duyên sanh ra các thọ? Bạch Thế Tôn! Danh nhãn giới thảy đây đều vô sở trụ, cũng chẳng phải 
chẳng trụ. Vì sao thế? Là danh nghĩa nhãn giới thảy, vì đã vô sở hữu, vậy nên danh nhãn giới thầy đều 
vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. 


Bạch Thế Tôn! Tôi đối nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra 
các thọ bất đắc bắt kiến, hoặc nhóm hoặc tan, làm sao nói được đây là nhĩ giới, cho đến đây là nhĩ xúc 
làm duyên sanh ra các thọ? Bạch Thế Tôn! Danh nhĩ giới thảy đây đều vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng 
trụ. Vì sao thế? Là danh nghĩa nhĩ giới thảy, vì đã vô sở hữu, vậy nên danh nhĩ giới thảy đều vô sở trụ, 
cũng chẳng phải chẳng trụ. 


Bạch Thế Tôn! Tôi đối tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các 
thọ bất đắc bắt kiến, hoặc nhóm hoặc tan, làm sao nói được đây là tỷ giới, cho đến đây là tỷ xúc làm 
duyên sanh ra các thọ? Bạch Thế Tôn! Danh tỷ giới thảy đây đều vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. 
Vì sao thế? Là danh nghĩa tỷ giới thảy, vì đã vô sở hữu, vậy nên danh tỷ giới thảy đều vô sở trụ, cũng 
chẳng phải chẳng trụ. 


Bạch Thế Tôn! Tôi đối thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra 
các thọ bất đắc bắt kiến, hoặc nhóm hoặc tan, làm sao nói được đây là thiệt giới, cho đến đây là thiệt 
xúc làm duyên sanh ra các thọ? Bạch Thế Tôn! Danh thiệt giới thầy đây đều vô sở trụ, cũng chẳng phải 
chẳng trụ. Vì sao thế? Là danh nghĩa thiệt giới thảy, vì đã vô sở hữu, vậy nên danh thiệt giới thảy đều 
vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. 


Bạch Thế Tôn! Tôi đối thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh 
ra các thọ bất đắc bắt kiến, hoặc nhóm hoặc tan, làm sao nói được đây là thân giới, cho đến đây là thân 
xúc làm duyên sanh ra các thọ? Bạch Thế Tôn! Danh thân giới thảy đây đều vô sở trụ, cũng chẳng phải 
chẳng trụ. Vì sao thế? Là danh nghĩa thân giới thảy, vì đã vô sở hữu, vậy nên danh thân giới thảy đều 
vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. 


Bạch Thế Tôn! Tôi đối ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ 
bất đắc bắt kiến, hoặc nhóm hoặc tan, làm sao nói được đây là ý giới, cho đến đây là ý xúc làm duyên 
sanh ra các thọ? Bạch Thế Tôn! Danh ý giới thảy đây đều vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. Vì sao 
thế? Là danh nghĩa ý giới thảy, vì đã vô sở hữu, vậy nên danh ý giới thảy đều vô sở trụ, cũng chẳng 
phải chẳng trụ. 


Bạch Thế Tôn! Tôi đối địa thủy hỏa phong không thức giới bất đắc bắt kiến, hoặc nhóm hoặc 
tan, làm sao nói được đây là địa giới, cho đến đây là thức giới? Bạch Thế Tôn! Danh địa giới thầy đây 
đều vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. Vì sao thế? Là danh nghĩa địa giới thảy, vì đã vô sở hữu, vậy 
nên danh địa giới thầy đều vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. 


Bạch Thế Tôn! Tôi đối khỗ tập diệt đạo thánh để bắt đắc bất kiến, hoặc nhóm hoặc tan, làm sao 
nói được đây là khổ thánh đế, cho đến đây là đạo thánh đế? Bạch Thế Tôn! Danh khổ thánh đề thảy 
đây đều vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. Vì sao thế? Là danh nghĩa khổ thánh để thảy, vì đã vô sở 
hữu, vậy nên danh khổ thánh đề thảy đều vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. 


Bạch Thế Tôn! Tôi đối vô minh, hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử 
sầu thán khỗ ưu não bắt đắc bất kiến, hoặc nhóm hoặc tan, làm sao nói được đây là vô minh, cho đến 
đây là lão tử sầu thán khỗ ưu não? Bạch Thế Tôn! Danh vô minh thảy đây đều vô sở trụ, cũng chẳng 
phải chẳng trụ. Vì sao thế? Là danh nghĩa vô mỉnh thảy, vì đã vô sở hữu, vậy nên danh vô minh thảy 
đều vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. Bạch Thế Tôn! Tôi đối vô minh diệt cho đến lão tử sầu thán 
khổ ưu não diệt bất đắc bất kiến, hoặc nhóm hoặc tan, làm sao nói được đây là vô minh diệt cho đến 
đây là lão tử sầu thán khổ ưu não diệt? Bạch Thế Tôn! Danh vô minh diệt thầy đây đều vô sở trụ, cũng 
chẳng phải chẳng trụ. Vì sao thế? Là danh nghĩa vô minh diệt thảy, vì đã vô sở hữu, vậy nên danh vô 
mỉnh diệt thảy đều vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. 


Bạch Thế Tôn! Tôi đối tham, sân, si, tất cả triền, kiết, tùy miên, kiến thủ, bắt thiện căn thảy bắt 
đắc bất kiến, hoặc nhóm hoặc tan, làm sao nói được đây là tham cho đến đây là bất thiện căn thảy? 
Bạch Thế Tôn! Danh tham thảy đây đều vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. Vì sao thế? Là danh 
nghĩa tham thảy, vì đã vô sở hữu, vậy nên danh tham thảy đều vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. 


Bạch Thế Tôn! Tôi đối bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định bất đắc bắt kiến, hoặc nhóm 
hoặc tan, làm sao nói được đây là bốn tĩnh lự, cho đến đây là bốn vô sắc định? Bạch Thế Tôn! Danh 
bốn tĩnh lự thảy đây đều vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. Vì sao thế? Là danh nghĩa bốn tĩnh lự 
thầy, vì đã vô sở hữu, vậy nên danh bốn tĩnh lự thảy đều vô sở trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. 


-== 0O --- 


